Van điện từ là một trong những dòng van điều khiển tự động bằng điện phổ biến và 
được ứng dụng rất rộng rãi trên các hệ thống đường ống công nghiệp. 


1. Van điên từ 


Van điện từ là sản phẩm hoạt động dựa theo cơ chế hoạt động của điện trường và 
từ trường. Van tiêu thụ điện và sinh ra lực thông qua cuộn coil để kéo chốt van lên 
hoặc hạ chốt van xuống nhằm đóng hoặc mở dòng chảy cho lưu chất. 


Theo nguyên tắc cấu tạo và phương thức hoạt động của điện từ trường thì van cho 
khả năng đóng mở cực nhanh và chính xác nhưng van lại không hỗ trợ điều tiết lưu 
lượng của lưu chất. 


Van điện từ được phân ra làm 2 loại cơ bản là van điện từ thường mở và van điện 
từ thường đóng. Đối với van thường đóng, khi có dòng điện chạy qua cuộn coil sẽ 
chuyền đổi từ dòng điện thành lực từ và kéo chốt lên và khi dòng điện ngắt thì lò xo 
sẽ đầy chốt về vị trí thường đóng ban đầu. Van điện từ thường mở thì ngược lại, 
chốt đóng xuống khi có dòng điện và tự nhảy về vị trí cũ khi ngắt điện. 


2. Thông số kỹ thuật chung của 
van điện từ 


Bải kích thước: DN8 ~ DN200 


kiểu kết nối: Lấp ren, mặt bích 


Vậi liệu chế tạo: Inox304, Inox 3I6, Đẳng, bang cầu, Nhựa 


Nguồn điện áp: 24V, 220V, ]2V 


Áp lực: PNI0, PNI6, PN25 


kiểu đóng mở: Thường đóng, thường mở 


Nhiệt độ là việc: 0-80 độ ( (nhựa), 0-180 độ ( (đồng), 0-450 độ ( (gang) 


Hãng sản xuất: 0E, Round 5ar, Janfoss, TP(, Yongchuang, Unid, Airtac 


Xuất xứ: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý 


THÔNG SỐ KỸ THUẬT (HUNG (ỦA VAN ĐIỆN TỪ 


Van điện từ hiện nay rất phổ biến, van có giá thành tương đối tốt nên được sử dụng 
rất nhiều, dưới đây là thông số chỉ tiết sản phẩm van điện từ: 


Dải kích thước: DN8 ~ DN200 

Kiểu kết nói: Lắp ren, mặt bích 

Vật liệu chế tạo: Inox304, Inox 316, Đồng, Gang cầu, Nhựa 

Nguồn điện áp: 24V, 220V, 12V 

Kiểu đóng mở: Thường đóng, thường mở 

Nhiệt độ là việc: 0-80 độ C (nhựa), 0-180 độ C (đồng), 0-450 độ C (gang), 
0-650 độ C (inox) 

Áp lực: PN10, PN16, PN25 

e Hãng sản xuất: ODE, Round Star, Danfoss, TPC, Yongchuang, Unid, Airtac 
Xuất xứ: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý 


3. Phân loại van điện từ theo 


> 


chất liệu và kiêu kết nối 


Van điện từ nhựa 


Van điện từ nhựa là sản phẩm có giá thành tốt nhất. Van được làm từ nhựa PVC và 
UPVC cho khả năng chịu nhiệt trong thời gian dài và khả năng làm việc trong môi 
trường hóa chất rất tốt. 


Nhựa PVC và UPVC nhìn chung cho khả năng chịu nhiệt tốt hơn so với các dòng 
điện thông thường xong vẫn bị giới hạn trên nền nhiệt của vật liệu nhựa. Van điện từ 
nhựa hoạt động tốt dưới nền nhiệt từ 0-80 độ C ở nhiệt độ cao hơn van dễ bị biến 
dạng và gây rò gỉ khu vực kết nối. 


Với chất liệu nhựa van có giá thành rẻ hơn các vật liệu khác. Van phù hợp sử dụng 
trong môi trường nước sạch và đường ống nhỏ và vừa < DN50. 


Van điện từ đồng 


Đồng là vật liệu được sử dụng rất phổ biến trong các dòng van có kích cỡ nhỏ, Van 
điện từ đồng cho khả năng kháng khuẩn cao, chịu nhiệt và áp suất vừa phải. Van 
được dùng rất nhiều trong môi trường hơi, môi trường nước cũng như môi trường 
khí nén. 


Van điện từ đồng có kích thước phổ biến từ DN8-DN65 xong các dòng từ DN50 — 


DN65 rất ít được sử dụng vì ở kích thước lớn hơn DN50 các sản phẩm van điện từ 
gang có giá thành rẻ hơn mà lại có nhiều ưu điểm phù hợp hơn với đường ống lớn. 


Van điện từ gang 


VAN ĐIỆN TỪ GANG 


Van điện từ gang chỉ có kích thước từ DN50 trở lên do giới hạn của vật liệu. Van 
điện từ gang được chế tác chủ yếu từ gang cầu, gang cầu cho độ chắc chắn và độ 
bền vượt trội. 


Van điện từ gang cho khả năng chịu áp lực từ 10bar — 16bar, khả năng chịu nhiệt tốt 
khoảng 450 độ C và đặc biệt van có khả năng giảm tiếng ồn và hấp thụ tiếng ồn hệ 
thống ống dẫn mà những dòng van chất liệu khác không có. 


Van điện từ gang phù hợp với môi trường khí hoặc nước không có quá nhiều hóa 
chất. Van hạn chế dùng trong môi trường âm nóng để giảm thiểu tình trạng bị oxy 
hóa trên bề mặt. Để khắc phục 1 phần tính bị oxy hóa thì các sản phẩm van điện từ 
gang được sơn 1 lớp epoxy ở bên ngoài 


Van điện từ inox 


Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng, môi trường sử dụng mà có thể chúng ta sử dụng 
vật liệu inox khác nhau để chế tạo. Cụ thể người ta dùng 2 loại inox chế tạo đó là 
inox 304 ( phổ biến hơn) và inox 316. Vì thế chúng ta có 2 loại: 


VAN ĐIỆN TỪ INOX 


Van điện từ inox 304 


Van điện từ inox 304 được sử dụng phổ biến nhất và cũng là dòng van được bán 
chạy nhất bởi Vimi. Các dòng van điện từ thường đóng hay thường mở đều dùng 
chủ yếu vật liệu là inox 304. Inox 304 cho nhiều ưu điểm như: 


e Độ cứng cao và không bị oxy hóa: Các dòng van từ đồng và inox 201 vẫn còn 
khả năng bị oxy hóa nếu dùng trong môi trường âm nóng. Đến dòng inox 300 
thì tình trạng này đã được khắc phục 

e_ Khả năng chịu nhiệt tốt và chịu áp lực tốt: Các dòng van inox có nhiều ưu 
điểm nhưng đặc biệt tốt là tính chịu nhiệt và chịu áp lực cao. Dòng inox 304 
cho khả năng chịu nhiệt trung bình là 650 độ C. 

e_ Khả năng chịu áp lực của inox 304 cao hơn nhiều so với gang và đồng, với 
một số sản phẩm chất lượng cao thì van được trang bị khả năng chịu áp suất 
cao lên tới 40bar. 

Giá thành rẻ hơn dòng van điện từ 316 đáng kể 
Tuổi thọ cao và thích hợp lắp đặt cho nhiều hệ thống ống dẫn 
Hoạt động tốt trong môi trường có acid và bazơ cao 


Van điện từ inox 316 


Van điện từ inox 316 là dòng van cao cấp nhất và cũng là dòng van có giá thành cao 
nhất. Giá thành cao nên chất lượng của van cũng rất tốt, các ưu điểm của dòng inox 
300 đến từ inox 304 nay được van điện từ inox 316 kế thừa và tăng hiệu quả cao 
hơn, Dưới đây là những cải tiến đáng kể về van điện từ inox 316 so với van điện từ 
inox 304: 


Khả năng chịu nhiệt tốt hơn lên tới trên 700 độ C 

Khả năng hoạt động trong hóa chất khắc nhiệt tốt hơn 

Tuổi thọ cao 

Khả năng chịu áp lực tốt hơn inox 316 

Nói chung van điện từ inox 316 là một bản cải tiến so với van điện từ inox 

304, các tính năng và khả năng làm việc được tăng lên đáng kể xong vẫn giữ 

được độ bàn và tuổi thọ cao. 

e_ Đi cùng chất lượng, các sản phẩm van điện từ inox 316 đắt hơn đáng kể so 
với van điện từ inox 304. Tuy chất lượng cao xong dòng van điện từ sử dụng 
chất liệu inox 316 không được ưa chuộng và chỉ chiếm 20% tổng van điện từ 
inox được sử dụng hiện nay. 

e_ Các dòng van inox 304 được mua và sử dụng nhiều hơn do giá thảnh ổn hơn 

và vẫn giữ được chất lượng rất tốt. 


Van điện từ kiểu nối ren 


P.IC.0 


VN ĐIỆN TỪ NỔI REN 


Van điện từ nối ren dành cho những dòng van nhỏ hơn DN50, kiểu kết nối ren sẽ 
giúp van lắp đặt dễ dàng, dễ bảo trì và bảo dưỡng. 


Với các hệ thống ống dẫn sử dụng van điện từ thường có áp suất nhỏ nên kiểu nối 
ren vừa đảm bảo an toàn lại tiết kiệm về chỉ phí. Hiện nay các sản phẩm trên thị 
trường chủ yếu dùng dạng nối ren, cũng có nhiều sản phẩm van điện từ nối mặt 
bích nhưng không được nhiều và đa dạng như kiểu kết nối này. 


Van điện từ nối mặt bích 


VAN ĐIỆN TỪ NỐI MẶT BÍCH 


Van điện từ mặt bích được dùng cho những đường ống có kích thước lớn yêu cầu 
khả năng chịu áp suất và nhiệt độ cao. Với các dòng van điện từ bằng đồng hoặc 
inox hay nhựa dùng kiểu kết nối ren sẽ rất dễ gây rò gỉ sau một thời gian dài sử 
dụng, vậy kiểu kết nối mặt bích sinh ra sẽ khắc phục những điểm yếu này. Van sử 
dụng mặt bích vừa cho khả năng chịu áp cao vừa chống rò gỉ tốt, ngoài ra van điện 
từ mặt bích còn giúp người lắp đặt và vận hành dễ dàng bảo trì hoặc lắp đặt với các 
hệ thống ống lớn. 


4. Van điện từ dùng cho môi 
trường Nước —- Hơi nóng — Khí 
Gas — Khí nén 


Người ta phân loại van điện từ theo lưu chất chảy qua solenoid valve bằng những 
dòng lưu chất phổ biến dưới đây 


Van điện từ nước 


'— 


//\)§2)I2) BI 0N)|0(o)6 


Van điện từ nước, hay còn gọi là van nước điện từ là các sản phẩm van điện từ 
dùng để lắp đặt trên các đường ống dẫn nước thông thường. 


Đây là dòng van điện từ được sử dụng và ứng dụng nhiều nhất trong đời sống hàng 
ngày và trong công nghiệp 


Với đặc điểm chung của van điện từ đó là khả năng đóng mở lưu chất nhanh chóng, 
sử dụng van điện từ nước trong các hệ thống dẫn nước ( Nước trong các hệ thống 
nước sạch, nước cấp cho máy giặt, nước cấp cho máy cấp nước uống... trong các 
hộ gia đình) 


Trong sản xuất và trong công nghiệp van điện từ nước cũng được sử dụng rộng rãi 
trong nhiêu hệ thông với các dòng vật liệu thân van khác nhau, đặc biệt là van nước 
điện từ này được kêt nôi cả bằng ren và bằng mặt bích 


Van nước điện từ vật liệu thân đồng 
Van nước điện từ vật liệu thân inox 

Van nước điện từ vật liệu thân gang 
Van nước điện từ vật liệu thân nhựa 


Van điện từ hơi nóng 


Van điện từ hơi nóng, còn được biết với tên tiếng anh là Steam Solenoid Vavle chủ 
yếu được sử dụng trong công nghiệp, van điện từ hơi nóng được thiết kế riêng để 
dẫn và đóng mở hệ thống hơi nóng, bởi đặc điểm của lưu chất này là có nhiệt độ 
cao, vì vậy van van điện từ này có cấu tạo khác so với van nước điện từ dùng để 
dẫn nước — dẫn dầu — khí nén 


Van điện từ hơi nóng thường được sử dụng cho các môi trường hơi nóng. Điển hình 
như trong hệ thống lò hơi, hệ thống nồi hơi, van điện từ hơi nóng cũng được sử 
dụng trong hệ thống sấy, đặc biệt là hệ thống giặt là công nghiệp 


Van điện từ hơi nóng có khả năng chiệu được nhiệt độ từ 80°C trở lên. Với thân van 
và màng van được thiết kế đặc biệt cho phép van điện từ hơi nóng hoạt động rất tốt 


trong những môi trường yêu cầu về nhiệt độ cao có thể lên tới 200°C 


Khác với các van nước điện từ, các chủ đầu tư thường chọn van điện từ hơi nóng 
được do Vimi nhập khẩu từ các quốc gia như: Hàn Quốc, ltalya, Đài Loan, Nhật Bản 


Van điện từ khí nén 


VAN ĐIỆN TỪ KHÍ NÉN 


Van điện từ khí nén được sử dụng nhiều trong các thiết bị, máy móc và nhiều vị trí 
mà chúng ta thường không để ý tới. Trong ứng dụng của đời sống, chúng ta thấy 
van điện từ khí nén ứng dụng nhiều trong các hệ thống sửa chữa ô tô và xe máy 

Có nhiều nhãn hiệu van điện từ khí nén khác nhau, phổ biến vẫn là: Airtac, SMC, 
Danfos...người dùng có thể lựa chọn nhiều phân khúc giá thành khác nhau từ rẻ 
đến đắt, từ loại trung bình đến loại chất lượng cao 

Điểm khác biệt lớn của van điện từ khí nén đó là van có nhiều loại phân chia theo số 
cửa ở và các vị trí ra vào khí khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng khác nhau 
trong hệ thống mà chúng ta có thể lựa chọn 

Pneumatic solenoid valve dạng: 2 cửa 2 vị trí 

Pneumatic solenoid valve dạng:3 cửa 2 vị trí 

Pneumatic solenoid valve dạng:4 cửa 2 vị trí 


Pneumatic solenoid valve dạng:5 cửa 2 vị trí 


Pneumatic solenoid valve dạng:5 cửa 3 vị trí 


5. Vimi phân phối chính hãng 
sản phẩm van điện từ 


Tự hào là một trong các đơn vị đi đầu trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp, với nhiều 
sản phẩm đến từ các thương hiệu nỗi tiếng khác nhau như: ODE, TPC, UniD, 
RoundStar, Yoshitake, STNC... được xuất xứ từ nhiều quốc gia và khu vực khác 
nhau: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan... 


Van điện từ Châu Âu 


Nhãn hiệu van điện từ đến từ Châu Âu, được đánh giá là một trong những thương 
hiệu có chất lượng cao, đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe cả về nhiệt độ, áp suất và 
đặc biệt là đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy nỗ 


Mộ trong những loại Solenoid valve được sử dụng phổ biến, phải kể đến là van điện 
từ ODE, có xuất xứ Italy 


h 
1 


#2 ` 


U 


lị 


FÀ” 


NCT 


lạ 


TH. 


W†rTT 
'\ | 


\3\§ 5% 


ODE Solenoid valve với các loại vật liệu khác nhau, sử dụng được cho nhiều môi 
trường ( nước — khí gas — dầu — hơi nóng ) ở các mức nhiệt độ và áp suất khác 
nhau 


Van điện từ chống cháy nỗ — Có sẵn tồn kho. Solenoid valve này có thể hoạt động 
với áp lực lớn hơn 25Bar thậm chí tới 100bar và đặc biệt hoạt động ở nhiệt độ cao 
trên 180°C 


Van điện từ chống cháy nổ, có cuộn coil được bảo vệ bởi nắp được chế tạo bằng 
vật liệu chồng cháy 


Van điện từ Hàn Quốc 


Một trong những van điện từ Châu Á được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, không 
thể không nhắc tới nhãn hiệp van điện từ TPC của hãng tự động khí nén toàn cầu 
này. 


Được thành lập từ những năm 1973, TPC đã và đang chứng minh chất lượng sản 
phẩm của họ bao gồm cả van điện từ TPC xứng đáng là nhãn hiệu toàn cấu 


DW series 


2 Port solenoid valve (Pilot type, Flange type) 


⁄ke6 


0.5~7kgf/crnÊ 


° 
R 
® Low 
$ 
v 0.5~7kgf/crrẺ 


imption 
Coil protection design 
'Various mounting available 


BRASS 
AC, DC: 14W 


Symbol 
(Dec† operated. Pilot operated. 


+10%AC), +5%(DC) 


Van điện từ nước TPC được sử dụng với những dòng nước có nhiệt độ tới 60°C. 
Van nước điện từ này có nhiều kích cỡ từ DN8 ~ DN50, đáp ứng việc lắp đặt trên 
nhiều đường ống có kích cỡ khác nhau 


Với những van điện từ hơi nóng TPC, có thể sử dụng cho nước và hơi nóng lên tới 
180°C. TPC solenoid valve này được đánh giá là van điện từ chất lượng tương 
đương với các van điện từ đến từ Nhật, Mỹ, Châu Âu... trong khi giá thành rẻ hơn 
nhiều. 


Van điện từ Đài Loan 


Là quốc gia công nghiệp láng giềng, Đài Loan đang là đất nước công nghiệp cung 
cấp nhiều sản phẩm van công nghiệp và van điện từ tới thị trường Việt Nam 


Van điện từ UniD 


Là một trong những thương hiệu phổ biến, được sử dụng nhiều trong các hệ thống 
tưới cây, trong đường dẫn máy giặt công nghiệp, các hệ thống dẫn nước, hơi nóng 


Hãng van điện từ có bề dày lịch sử lâu đời 1988 đến từ Đài Loan, đã trở nên thông 
dụng tại Việt Nam chúng ta 


CERTIFICATE 0F REGISTRATION g 


_ớớƑ_ằ Certificate of € "omplianee 


PRO UNI-D CÓ, L.TD, Kicnìg 


Đây là dòng solenoid valve có giá thành thuộc loại rẻ, cũng được đánh giá là dòng 
van nước điện từ bình dân. Sử dụng cho cả dân dụng lẫn công nghiệp 


Van nước điện từ này thuộc dòng sản phẩm van điện từ có nhiều nhất thị trường, 
được nhiều đơn vị khác nhau nhập sẵn. Tuy nhiên, một số đơn vị nhập hàng kém 
chất lượng phân phối, nên khi mua van điện từ này cần tìm những đơn vị có đầy đủ 
giấy tờ CO CQ 


Van nước điện từ này có thể tháo lắp đơn giản như bao loại Solenoid valve khác. 
Sản phẩm đóng mở nhanh và hoạt động ổn định. Van điện từ UniD dùng cho nước, 
hoặc khí nén ở nhiệt độ đến 80°C 


B019 9190] )o/508:441811:11 


UniD Sonenoid valve dùng cho hơi nóng có nhiệt độ lên tới 140°C, van nước điện 
từ này có thể chế tạo bằng vật liệu đồng hoặc inox 


Van điện từ UniD inox, có thể dùng trong các hệ thống dẫn hóa chất, tuy nhiên kỹ sư 
Vimi của chúng tôi khuyến cáo không sử dụng van điện từ này cho các hóa chất đặc 
ở nhiệu độ cao 


Van điện từ Younchang 


Mặc dù cùng có xuất xứ từ Đài Loan, nhưng Younchang Solenoid valve được nhiều 
chủ đầu tư đánh giá là dòng van có chất lượng cao hơn so với van nước điện từ 
Unid 


\ì ˆ MIRDF IN 8 


YONGCHUANG THIWNN 


Với 2 kiểu Solenoid valve chủ đạo là water solenoid valve & Steam solenoid valve. 
Van điện từ này chưa được nhiều người sử dụng biết đến bằng các thương hiệu 
khác, mặc dù sản phẩm có độ bền được đánh giá tôt 


Van nước điện từ Younchang dùng cho nước — Được sản xuất bằng vật liệu đồng, 
phù hợp với nhiều hệ thống khác nhau 


¡LỆ SG. 0. 


I0/]-ấs|7Ì¡Ÿ-đ9 (T0 /-1(N (1-1 8i) 2100 À (9)1)-404)17-2141-4 


Van điện từ inox Younchang, có thể dùng trong các hệ thống dẫn hóa chất, đồng 
thời sử dụng được cho hơi nóng. Đặc biệt cuộn coil của Solenoid valve này là loại 
đúc nên cho khả năng hoạt động bền theo thời gian, đặc biệt n định hơn nhiều so 
với cuộn coil rời của nhiều nhãn hiệu khác 


6. Đây đủ kích cỡ van điện từ 


Cho dù bạn sử dụng cho đường ống như thế nào thì chúng tôi cũng có đủ các kích 
cỡ cho bạn chọn lựa. 


Đặc biệt chúng tôi cung cấp các van điện từ có kích cỡ nhỏ DN8 và DN10, với các 
loại vật liêu khác nhau của Solenoid Valve 


ï. Cách sử dụng van điện từ đạt 


hiệu quả cao 


7.1 Chọn đúng môi trường sử dụng 

Lựa chọn môi trường làm việc của van điện từ là một trong những khâu quan trọng 
nhất, hiện nay van điện từ được sử dụng rộng rãi cho các môi trường như: nước, 
khí nén, hơi nóng, dầu, gas,... Vì thế bạn nhất định phải kiểm tra xem van điện từ 
này được sử dụng cho môi trường gì? có phù hợp với hệ thống của bạn hay không? 


Chọn điện áp sử dụng 


Van điện từ thường có nhiều kiểu điện áp rất khác nhau chẳng hạn: 12V, 24V, 110V, 
220V... vì thế bạn cũng cần xem xét điện áp nó có phù hợp với điện áp của hệ 
thống mình sử dụng không? 


Nhiệt độ sử dụng 


Trong công nghiệp và trong dân dụng thì nhiệt độ của hệ thống cũng rất đa dạng, có 
thể sử dụng hệ thống lạnh, hệ thống hơi nóng, hệ thống nhiệt độ cao... vì thế bạn 
cũng cần xác định rõ nhiệt độ làm việc của van điện từ và nhiệt độ của hệ thống sử 
dụng nó. 


Sử dụng đúng chuẩn kích thước 


Đường ống thì có quá nhiều kích cỡ, từ kích cỡ DN8 cho đến DN100, DN500... cho 
nên bạn cũng cần xác định rõ kích cỡ van và kích cỡ đường ống. 


Chọn áp lực van điện từ phù hợp với áp lực hệ thống 


Áp lực làm việc với van điện từ khác nhau là rất khác nhau, và trên mỗi hệ thống thì 
cũng làm việc với nhiều loại áp lực khác nhau. Vì thế trước khi sử dụng chắc chắn 
bạn cần xem xét áp lực có phù hợp hay không nhé. 


Chọn đúng vật liệu 


Có rất nhiều đơn vị chúng tôi được biết là chọn vật liệu van điện từ một cách không 
hợp lý, từ đó gây ra sự lãng phí rất đáng kể cho quá trình sử dụng. Chẳng hạn dùng 
cho nước sạch nhưng lại chọn van điện từ inox. 


7.2 Kiêm tra phân lắp đặt trước khi sử dụng van 
điện từ 

Việc lắp đặt van điện từ là phần quan trọng bậc nhát trong quá trình sử dụng và vận 
hành hệ thống. Mặc dù phần kỹ thuật không phải là quá khó nhưng có thể vẫn có 
những thiếu xót nhất định. Vì vậy trước khi sử dụng và vận hành các bạn nên kiểm 


tra qua 1 lần nữa xem van điện từ của các bạn đã lắp đúng với yêu cầu kỹ thuật hay 
chưa? 


7.3 Sử dụng van điện từ cho đúng 


Mặc dù là một sản phẩm rất thông dụng và được sử dụng vô cùng rộng rãi, tuy 
nhiên cách sử dụng nó như thế nào cho đúng kỹ thuật, đúng quy trình thì không phải 
bất kỳ người nào cũng nắm được. Vì thế chúng tôi lưu ý cho các bạn một số điểm 
như sau: 


Thử van điện từ 


Giống như khi chúng ta sử dụng nhiều thiết bị khác trong kỹ thuật, việc thử van điện 
từ khi chưa lắp trên hệ thống, khi hệ thống chưa có lưu chất là việc làm rất cần thiết 
và nên thực hiện. Từ đó có thể xác định được van điện từ đã hoạt động bình thường 
không? 


Trang bị van giảm áp và van an toàn trên hệ thống 


Van điện từ làm việc luôn có giới hạn về áp suất, vì thế để cho van điện từ có thể 
không bị quá áp thì hệ thống của bạn nhất định phải có van giảm áp để có thể giúp 
cho giảm áp hệ thống tới giá trị an toàn. Ngoài ra các bạn cũng nên sử dụng van an 
toàn để đảm bảo hệ thống không bị quá áp, khi quá áp ngay lập tức van an toàn sẽ 
mở và bảo vệ van điện từ cũng như toàn hệ thống đường ống. 


Không dùng van điện từ liên tục quá lâu 

Van điện từ là một trong những thiết bị hoạt động dựa trên lực của từ trường cuộn 
dây điện. Vì thế khi chúng ta cho van điện từ hoạt động liên tục thì nó cuộn coil của 
nó sẽ bị nóng. Và các hãng sản xuất cho thấy rằng nếu làm việc liên tục 4h thì van 
điện từ thường bị cháy cuộn điện. 


Cân nhắc lắp lọc y trong hệ thống 


Lỗ thông cho dòng chảy qua van điện từ thường rất nhỏ, vì thế nếu bạn không trang 
bị cho nó 1 chiếc lọc Y — lọc rác và cặn thì nguy cơ van điện từ bị tắc là rất cao. 


Lưu ý van điện từ hoạt động cần có áp suất 

Gần như hầu hét các loại van điện từ trên thị trường hiện nay khi hoạt động đều bắt 
buộc phải có áp suất van mới có thể mở được ( thông thường áp suất đạt từ 0.2 ~ 
0.5 bar thì sẽ làm van mở). Vì thế nếu hệ thống của bạn không có áp thì rất khó để 
van có thể mở một cách bình thường được. 


7.4 Cách sử dụng van điện từ hiệu quả cao, tăng độ bền 


Người ta thường nói của bền tại người, điều này là rất chính xác các bạn ạ. Và đối 
với sản phẩm van điện từ này cũng không ngoại lệ, và để giúp quý khách hàng có 
thể nâng cao hiệu quả, hiệu xuất chúng tôi có một số lưu ý như sau: 


Chỉ nên cho van hoạt động thường xuyên 2 giờ liên tục 


Mặc dù hãng khuyến cáo dùng tối đá 4h liên tục, tuy nhiên theo kinh nghiệm chúng 
tôi thì các bạn chỉ nên cho nó sử dụng khoảng 2 giờ liên tục thì độ bền của van sẽ 
được đảm bảo hơn. 


Cần nghỉ ngơi từ 10 ~ 15 phút 


Trước khi tiếp tục với 1 chu trình làm việc mới thì van cần được nghỉ ngơi, tản nhiệt 
với thời gian nhất định. Tuy nhiên cần tối thiểu từ 10 ~ 15 phút để van có thể trở lại 
bình thường và hoạt động tiếp cho chu trình tiếp theo. 


Cần bảo trì bảo dưỡng định kỳ cho van điện từ 


Giống như tắt cả các thiết bị khác trong công nghiệp, van điện từ sau một thời gian 
hoạt động cũng rất cần chúng ta bảo trì, bảo dưỡng. Vì thế bạn nên bảo dưỡng định 
kỳ cho nó từ 6 tháng/ 1 lần. 


Van điện từ có giới hạn lần đóng mở 


Chúng ta nên biết rằng tuổi thọ van điện từ phụ thuộc rất lớn vào số lần đóng và mở 
van. Mặc dù thiết bị này là loại van đóng mở nhanh có thể đóng hoặc mở liên tục và 
nhiều lần. Tuy nhiên nó có giới hạn số lần đóng mở ( khoảng 100.000 lần). Vì thế 
nếu hệ thống bạn đóng mở liên tục thì bạn nên cân nhắc sử dụng loại van điện từ 
chuyên dụng để có thể đóng mở được nhiều hơn ( ví dụ van điện từ cho đột dập) 


8. Solenoid valve điện áp 24V — 
220V -110V 


Trong thực tế các hãng thường cung cấp van điện từ với nhiều nguồn điện khác 
nhau. Phổ biến nhất là điện áp 220V và 24V. 


24V Solenoid valve 


Van điện từ sử dụng nguồn điện áp này rất an toàn trong quá trình sử dụng, đặc biệt 
là trong hệ thống tới cây, những nơi van điện từ lắp đặt ngoài trời, có nguy cơ bị 
nhiễm điện 


{+ li) Vimi.com.vn 


220V Solenoid valve 


Với van điện từ mà nguồn điện 220V, là điện áp quốc gia nên rất tiện lợi trong quá 
trình sử dụng. Hầu như chúng ta có thể lắp đặt ở bất kỳ ở đâu có điện mà không 
cần bộ chuyển đổi điện áp 


Nguôn điện 220V. 


la ïfIY])) Vimi.com.vn 


9. Bảo hành 12 tháng - CO ŒCQ 


Với kinh nghiệm lâu năm, cùng với sự chuyên nghiệp chúng tôi cung cấp van điện 
từ chính hãng, được nhập khẩu trực tiếp và cung ứng đầy đủ chứng nhận CO CQ 
để các bạn có thể hoàn thiện hồ sơ. 


Không chỉ vậy, tất cả các dòng sản phẩm van điện từ cung cấp bởi Vimi đều được 
bảo hành chính hãng 12 tháng, quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. 
Trong trường hợp, sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, chúng tôi hỗ trợ đổi mới 
trong thời gian ngắn nhất mà không phát sinh thêm bắt cứ chỉ phí nào. 


10. Sẵn kho số lượng lớn —- Cấp 


hàng toàn quốc 


Dù các bạn là những đơn vị: thi công, chủ đầu tư, nhà máy, xí nghiệp, đại lý, người 
sử dụng trực tiếp thì chúng tôi cam kết có thể đáp ứng đầy đủ lượng hàng, có sẵn 
nhiều nhất có thể. 


Nếu lượng hàng không đủ chúng tôi có thể nhập khẩu với thời gian siêu tốc khoảng 
25-30 ngày. 


10.1 Kho van điện từ ODE 


Kho sẵn nhiều ODE solenoid valve bao gồm cả van điện từ làm bằng vật liệu đồng 
và vật liệu inox 


Đặc biệt Vimi có sẵn những chủng loại van điện từ đặc biệt: Van điện từ chống cháy 
nỗ và van điện từ áp lực cao. Đây là những dòng solenoid valve nổi bật của nhãn 
hiệu ODE 


#šã Nà. 


"` =— = \)—. 
'I  ïằMÑ—»wốám 
L .A c__ +ị 


10.2 Kho van điện từ TPC 


Là một trong những dòng Solenoid valve chiến lược của Vimi, với lượng tiêu thụ 
hàng năm khá lớn, nên được công ty tồn kho với số lượng lớn cả 2 dòng sản phẩm 
cho nước — khí — gas.. với môi trường nhiệt độ dưới 80°C, và sản phẩm dùng cho 
hơi nóng với nhiệt độ chịu được lên 180°C 


TPC solenoid valve được nhập khẩu liên tục với số lượng không nhiều như van điện 
Unid, chúng tôi luôn sẵn với số lượng lớn các size phổ biến và trữ sẵn số lượng giới 
hạn với van kích cỡ lớn. Với những dự án dùng số lượng, công ty trợ giá dự án và 
đặt hàng nhanh chóng từ nhà máy 


10.3 Kho van điện từ ỦniD 


Với đặc điểm giá trị solenoid valve không cao như các dòng sản phẩm nói trên, van 
điện từ Unid được nhập khẩu hàng tháng với số lượng lớn, sẵn sàng cung cấp cho 
nhiều dự án khác nhau trên cả nước. 


, 
+ 


. 
= 
> 
`" 

= 
= 
v2— 
= 


1i§ã-œ 


›\© ⁄Z 


8If88+4 


®ì¬tss-+> 


Van được chúng tôi liên tục cấp hàng cho các dự án FDI của chủ đầu tư Châu Á, 
đặc biệt là các dự án của Đài Loan, Trung Quốc và cả chủ đâu tư trong nước. 


ITRBIR-cns 2O2L£¡(1 210 /à1/2 \ 


Ñ votrs:L ï 220 | rEwP | 
® 110V Ỉ 
| [be 24v 80 c!Ñ 
| pH E=E ” =.. † ~- =ó ù 
CYCLES: 
50Hz/60Hz | 
1 


= UD-8 |PIBES1ZE: 1⁄4 
¬ P1ị 


10.4 Kho van điện từ Round Star 


Van điện từ Round Star đặc biệt là solenoid valve dùng cho nước được công ty VIMI 
nhập khẩu trực tiếp với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng tốt và cam kết giá thành 
hấp dẫn. 


AC % 


Van điện từ Round Star được nhập khẩu về Việt Nam bao gồm tất cả các sản phẩm 
sản xuất từ vật liệu đồng, inox, gang và nhựa. Dùng cho hầu hết các môi trường 
thông dụng như: Nước sạch, nước thải, hóa chất, nhiệt độ cao, khí nén... 


9Ÿ 


-ẤUUIẾ 


Công ty cổ phần kỹ thuật Vimi đang phân phối dòng solenoid valve này với các kích 
thước từ 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A đối với van điện từ làm bằng vật liệu đồng, 
inox và nhựa. 


Với sản phẩm van điện từ mặt bích, van thường có kích cỡ từ 50A, 65A, 80A, 100A, 
125A, 150A, 200A với vật liệu gang. Van chiệu được áp lực lên tới 16bar và được 
lắp bằng mặt bích tiêu chuẩn BS PN10/16 


10.5 Kho Yongchuang Solenoid Valve 


Thương hiệu van này không phổ biến bằng các nhãn hiệu trên, tuy nhiên chúng tôi 
vẫn nhập khẩu cả 2 dòng sản phẩm chính là van điện từ làm bằng vật liệu đồng và 
inox 


Sản phẩm van điện từ có thân inox mang nhãn hiệu Yongchuang được đánh giá 
chất lượng tốt và là những dòng solenoid valve inox được tin dùng tại Việt Nam 


\Ms2(2092000 1 (CÁ-14084)100VA2/ 1002 


10.6 Kho Solenoid valve khác 


Ngoài những nhãn hiệu phổ biến trên, chúng tôi còn nhập khẩu nhiều nhãn hiệu van 
điện từ khác, được sử dụng trong một số dự án có nguồn vốn từ Nhật Bản, Đức, 
Anh và Mỹ 


P/O. 109087 
 MANILA 


C/NO. 50 
MADE IN TAIWAN 
N_ MADEIND. 


141. Hướng dẫn lắp đặt van điện 
từ và sử dụng đúng cách 


Nhà sản xuất luôn khuyến cáo người dùng sử dụng van đúng cách, để không bị 
những lỗi như kẹt trục van với lỗ coil, van điện từ chuyển trạng thái mở hoặc đóng 
không đúng như thiết kế do trục van mở hoặc đóng theo trọng lực 


Minh họa lắp đặt đúng cách thực tế, van được lắp ở trạng thái đứng và trọng lượng 
của trục van hướng xuống dưới, giúp cho van đóng mở theo đúng thiết kế 


Vimi JSC - Minh họa lắp đặt sử dụng van điện từ đúng cách 


Tránh lắp đặt trong van điện từ vào những tư thế như trục van vuông góc với tường 
hoặc bị hướng xuống 


__ TƯ THẾ LẮP ĐẶT SAI 
Š X Cuộn coil vuông góc 
Ễ với mặt đất hoặc trần 
= >—¬, Cuộn coil hướng xống 


LẮP ĐẶT ĐÚNG CÁCH 
⁄ Cuộn coil hướng lên 
⁄ Vận hành thử trước khi 
lắp đặt 
⁄ Sử dụng đúng nguồn điện 
Ai LÊ | ⁄ Áp lực dòng trong phạm 
Ú!/ ấ vì giới hạn 


12. Lưu ý trong việc lựa chọn 
van điện từ 


Trong ” Hướng dẫn lựa chọn van công nghiệp ” nói chung, các kỹ sư của chúng tôi 
đã có hướng dẫn chỉ tiết. Tại đây, Vimi xin tóm tắt các lưu ý cần thiết mà người mua 
nên chú ý: 


e_ Xác định lưu chất chảy qua solenoid valve: Lưu chất sẽ quyết định tới việc 
lựa chọn vât liệu thân van điện từ và chất liệu của gioăng làm kín 

e_ Áp lực dòng chảy: Điều này đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống có lắp đặt 
van điện từ, cũng như đảm bảo an toàn cho người vận hành van. 

e_ Phương pháp kết nối: Có 2 phương pháp kết nối phổ biến là kết nối mặt bích 
và kết nối bằng ren, trong đó kết nối ren không dùng cho van kích cỡ lớn 
hoặc có áp lực cao. 

e_ Nguồn điện dung cho solenoid valve: Chỉ cần lưu ý rằng điện áp 24V thì cần 
có bộ chuyển đổi nguồn điện 

e_ Kiểu thường đóng hoặc thường mở: Đây là yếu tố quan trọng bậc nhát đối 
với van điện từ. 


Chúc quý khách có được lựa chọn mua hàng tốt nhất và cảm ơn sự ghé thăm 
website: vimi.com.vn của quý anh chị. Trân trọng ! 


